Đồng bằng sông Cửu Long 
Nguyễn Văn Trần 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Nguyễn Văn Trần 
Đồng bằng sông Cửu Long 
Qua vài nét văn hóa Miệt Vườn 


"Nhà Bè nước chảy chia hai 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" 


|- SƠ LƯỢC KHAI MỞ MIỀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 
LONG..- 


1.- Người ta nói "Miền" Đồng Bằng Sông Cửu Long để tách 
bạch một địa phương, tuy rộng lớn, trên một phạm vi rộng 
lớn hơn, đó là "vùng", như "vùng" Nam Thái Bình Dương, 
"vùng" Đông Nam Á, mà Miền Đồng Bằng Sông Cửu Long chỉ 
là một "đơn vị" nằm trong vùng địa lý văn hóa Đông Nam Á. 

Chúng ta ai cũng biết miền Nam Việt Nam chạy dài tận 
mũi Cà Mau thành hình theo bước Nam tiến của tiền nhơn . 


Năm 1658, di thần nhà Minh , "Phản Thanh phục Minh", 
với 3000 quân tinh nhuệ, với chiến thuyền và võ trang hùng 
hậu, đến Thuận Hóa để xin được Chánh quyền Việt Nam 
giúp đỡ. Chúa Nguyễn, Hiền Vương, nghĩ nếu từ chối và đuổi 
đi, thiø đám tàn quân nầy vì cùn đường có thể đánh phá ta, 
nên tiếp đãi niềm nở, còn khoản đãi, phong chức và cho 
phép vào phía nam khẩn hoang, lập nghiệp ở Biên Hòa, Cù 
Lao Phố, và Định Tường với lời chỉ dẫn "đó là vùng đất mới 
của ta". 


Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch là hai tướng nhà Minh 
chỉ huy lực lượng hải thuyền di tản về phương nam với lòng 
mưu cầu phục Minh sau này . 

Tướng Trần Thắng Tài vâng lệnh Chúa Nguyễn dẩn một 
đoàn quân với chiến thuyền đi về vùng Biên Hòa để khai 
phá và định cư lập nghiệp. Họ mở mang thương mãi và chỉ 
trong ít lâu biến Cù Lao Phố thành một trung tâm thương 
mãi trù phú . Đến khi Tây Sơn tiến đánh vào Nam, một phần 
dân cư ở đây di tản về Bến Nghé sanh sống . Họ chuyên thu 
mua và bán nông phẩm từ phía Định Tường chở tới . Bến 
Nghé sau này trở thành Chợ Lớn và hoạt động kinh tế vẫn 
còn nằm trong tay người Tàu . 

Trong lúc đó, tướng Dương Ngạn Địch dẫn một đoàn quân 
kéo về Định Tường định cư lập nghiệp. Cánh nầy chuyên vê 
nông nghiệp . Họ lập ra chín nông trại, dần dần mở mang ra 
thành Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày nay . 


2.- Người Việt Nam theo chơn người Tàu tiếp tục bước 
Nam tiến và thành lập Chánh quyền ở những nơi dân cư ổn 
định đời sống . Nơi nào có Chánh quyền Việt Nam, nơi đó lập 
tức được hợp thức hóa trở thành lãnh thổ của Việt Nam. Tức 
nước Việt Nam định hiønh . Sự kiện lịch sử này hoàn toàn 
phù hợp với tỉnh thần công phàp ngày nay . 

Người học sử có nhận xét đặc biệt về lịch sử lập quốc của 
Việt Nam, không giống lịch sử lập quốc của phần nhiều các 
quốc gia khác bởi "chính người Việt Nam từng bước lập 
thành nước Việt Nam". Chúng ta có thể mường tượng lịch sử 


lập quốc Việt Nam như một dòng nước từ trên vùng đất cao 
chảy loang ra vùng đất thấp . Nước chảy đến đâu thiø đất 
thắm nước là đất của dòng nước ấy. Mà Việt Nam cũng tắm 
mình trong dòng nước Nam Hải với các quốc gia khác trong 
Vùng Đông Nam Á. 


Đất trong Nam là đất của Nhà Nguyễn, nên khi Gia Long 
tẩu quốc, chạy vào Định Tường, Ba Giồng, được dân chúng 
miền Nam khắp nơi niềm nở đón tiếp và phục vụ nhà vua 
tận tình . Cũng vào thời gian ấy, Mạc Cữu từ Thái Lan qua, 
đặt chơn ở Hà Tiên, lập ra thương cảng, một thời buôn bán 
phổn thịnh . Sau nhiều lần bị Thái Lan và Cao Miên uy hiếp, 
Mạc Cữu chấp nhận thuần phục Nhà Nguyễn và được chúa 
Nguyễn phong chức quan, cai quản phần đất Hà Tiên để về 
sau nầy nối liền với Rạch Giá . Và lãnh thổ Nhà Nguyễn từ đó 
chạy dài tận mũi Cà Mau. 


II.- TỔ CHỨC ĐỊNH CƯ VÀ MIỀN ĐỊA LINH NHƠN KIỆT 

1.- Chánh quyền địa phương được thiết lập xong liền bắt 
tay ngay vào việc lo tăng gia sản xuất lúa gạo, hoa màu, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh cá, ... để góp phần cải 
thiện đời sống dân chúng . 

Cùng với hoạt động kinh tế, Chánh quyền còn quan tâm 
đến đời sống tinh thần của người dân, đứng ra lập đền chùa, 
miếu mạo, tổ chức quan hôn, tang, tế trong dân chúng . 
Đồng thời, trường học cũng xuất hiện để khai hóa dân trí 
con em trong làng xã . Những người có học chữ nho, y học, 


được Chánh quyền cho phép dạy học, chữa bịnh cho dân 
chúng . 

Đến đây, chúng ta nhận thấy một sự kiện xã hội rõ nét ở 
địa phương mới khai khẩn này, đó là người Tàu và người 
Miên, vốn là chủ nhơn ở đây, chỉ chăm lo làm ăn, buôn bán, 
còn người Việt Nam đến sau, lại quan tâm tổ chức xã hội 
theo trật tự Nhà Nguyễn. Vì thế mà trong quá trình lập 
quốc, ít khi xảy ra những cuộc tranh chấp về chủ quyền đất 
đai gay gắt . Người Tàu và người Miên mặc nhiên nhìn nhận 
Chánh quyền Nhà Nguyễn và người Việt là chủ nhơn của 
phần đất này . 

Cơ sở xã hội văn hóa được tổ chức như thế đã vững chắc 
cho đến khi thực dân Pháp đến xâm chiếm 


2.- Có hai nơi được xem như Trung tâm văn hóa quan 
trọng của Miền Nam lúc bấy giờ, đó là Vĩnh Long và Định 
Tường . Hai nơi này đã đào tạo một Phan Thanh Giản thi đậu 
tiến sĩ. Ông bị lên án là ông quan nhu nhược, đầu hàng thực 
dân vì đã chấp hành hòa ước với Pháp năm 1862, nên sau 
đó ông đã chọn cái chết để tỏ tiết tháo sĩ phu . Dân miền 
Nam không quên những nhà Nho ái quốc và đầy tiết tháo 
khác, như Bùi Hữu Nghĩa thi đậu thủ khoa ; thủ khoa Huân 
chết sống với Mỹ Tho; Trương Công Định rạng danh chống 
Pháp ở đám lá Tối Trời, Gia Thuận, Gò Công; Thiên Hộ 
Dương, một điền chủ ái quốc chống Tây ở Đồng Tháp ; 
Nguyễn Trung Trực chống giữ vùng Nhật Tảo nêu cao tấm 
gương ái quốc và can trường mà ngày nay người Rạch Giá 
tôn thờ là vị thần linh : 


"Lửa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa 

Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần”. 

Đó là 4 vị sĩ phu Nam Hà xuất thân từ trung tâm văn hóa 
Định Tường và Vĩnh Long, sống chết cho Đồng Bằng Sông 
Cửu Long. 


Trong quá trình khai mở miền Nam, nhà Nguyễn chiêu mộ 
dân lập ấp đưa về miệt dưới như Ba Xuyên, Cà Mau, Rạch 
Giá . Trong chương trình lập ấp, tức tổ chức định cư về mặt 
xã hội, chánh quyền nhà Nguyễn kêu gọi những tù phạm 
nếu hưởng ứng chương trình này họ sẽ được khoan hồng 

Nhà Nguyễn theo đuổi mục tiêu chiến lược là mở rộng bờ 
cõi về phía Nam, thiết lập và củng cố chánh quyền miền 
Nam, tổ chức phòng thủ chống ngoại xâm . 


3.- Khi thực dân Pháp đến, nhận thấy tầm quan trọng 
chiến lược của miền Đồng Bằng Sông Cửu Long, nên họ cho 
bố trí lực lượng quân sự kỹ lưỡng . Nhưng vẫn không thiếu 
những người dân thường, dưới sự lãnh đạo hoặc ảnh hưởng 
những tấm gương sáng ái quốc của các sĩ phu Nam Hà, 
đứng lên từng nhóm chống Tây . Họ bị bắt và bị đày biệt xứ, 
tức bị đày qua Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau, hoặc chính họ rời 
bỏ Hai Huyện mà chạy trốn qua những vùng đất mới này để 
lánh nạn : 


"Cần Thơ là cảnh 
Cao Lãnh là quê 


Anh đi khỏi xứ Tào Khê 

Thoát vòng lao lý đâu dè gặp em”. 

Đồng thời, thực dân Pháp xoa dịu, tránh mọi phản ứng 
không cần thiết của dân chúng . Họ mở trường dạy học và 
mời các ông đồ ngày trước làm đốc học và thầy giáo . Học 
sinh không mấy người chịu đi học trường của Tây khai mở . 

Khi thực dân Pháp tới thì Văn Miếu tiêu biểu nền Nho học 
vẫn còn . Lập tức, các giáo sĩ Vatican chiếm lấy ngay để biến 
làm nơi truyền giáo . Họ muốn vĩnh viễn tiêu diệt mọi mầm 
mống chống đối chính quyền thực dân vì Nho sĩ vẫn là "cái 
đầu" của xã thôn và đồng thời xóa tận gốc vết tích nền học 
vấn cũ ung đúc lòng yêu nước và tinh thần quật khởi trong 
dân chúng, thay thế vào đó là cái học mới theo nền văn 
minh Tây phương . Chính sự việc này còn là nguyên nhân 
sâu xa của tầng lớp sĩ phu chống đối thực dân Pháp và đợt 
sóng văn minh mới . 

Trước lòng dân oán hận, thực dân Pháp phải cho duy trì 
những tập tục cũ như lễ lạc, tín ngưỡng dân gian . Ông già 
Ba Tri, tức nhà Nho ái quốc Nguyễn Đình Chiểu than thở, 
lòng đầy uất hận vì bất lực : 

“Thà đui mà giữ đạo nhà 

Còn hơn sáng mắt, ông cha không thờ ". 


lII- SƠ LƯỢC VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1.- Có nhiều người quan tâm phân biệt những vùng đất 


khác nhau, như, "Miệt Vườn" với Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
Chữ "Miệt" chỉ một vùng đất ở xa theo vị trí địa lý đối với 


người nói chuyện, như "Miệt Trên", "Miệt Dưới", "Miệt Cao 
Lãnh", "Miệt Đồng Tháp", "Miệt Xà Toóng", "Miệt Bảy 
Núi”,... 


"Miệt Vườn" chỉ những vùng đất cao, thấm nước ngọt, 
thuận lợi cho việc lập vườn tược cây trái . Nơi đây, cách sinh 
hoạt được tổ chức khác hơn so với những nơi người dân sanh 
sống bằng nghề làm ruộng . Từ đó, phong cách xã hội của 
người dân cũng khác . Họ có vẻ thanh tú hơn nông dân ở 
vùng ruộng nước. Khỏi phải nói, phụ nữ "Miệt Vườn" đẹp 
hơn phụ nữ "Miệt Ruộng”" vô cùng . 


"Đời phải đời thạnh trị 

Cuộc phải cuộc văn minh, 

Kìa là gió mát trăng thanh 

Biết đâu nhơn đạo bày tình cho vui". (Câu hát dân gian) 

Người miệt vườn hay miệt ruộng tuy có khác nhau về 

phong thái xã hội nhưng phần lớn họ đều nặng lòng ái quốc 
như nhau . Đó là nét văn hóa dễ nhận ở người dân của vùng 
đất mới này . Về cách tổ chức đời sống, họ ăn mặc đơn giản, 
ngắn gọn nên chiếc áo bà ba rất thích hợp với mọi người và 
mọi lứa tuổi . Nhà cửa thường xây cất tập trung theo trục 
giao thông như đường cái, ven sông rạch và mở toang ra 
bên ngoài, khác với miền Bắc, nơi thời tiết lạnh lẽo . Từ đó, 
tánh tiønh người miền Nam, nhất là miền Đồng Bằng Sông 
Cửu Long, tỏ ra thật thà, bộc trực, không thích suy nghĩ, nói 
năng quanh co, bợ đỡ, xảo trá,... Trong quan hệ giao tiếp, họ 
luôn luôn nhiệt tình với lối xóm, bạn bè : "Bà con xa không 


bằng láng giềng gần". Với bạn bè hay lối xóm, họ phải ăn ở 
với nhau cho "điệu nghệ", tức theo "đạo nghĩa" (nghĩa = 
công bằng, cho phải phải phân phân để không mất lòng 
nhau vì không ai bị thiệt) . 


2.- Sau khi ổn định xong vùng đất mới với chế độ thuộc 
địa, người Pháp bắt đầu mở rộng sự xâm nhập văn hóa Tây 
phương. Họ mở trường dạy chữ quốc ngữ, chữ Tây chung với 
chữ Nho nhưng trọng chữ Tây hơn để sớm đào tạo một lớp 
quan chức mới, phục vụ cho bộ máy hành chánh thuộc địa . 
Lớp "sĩ phu" Tây học này được trả lương cao nên có đời sống 
vật chất dễ chịu và họ rời bỏ ruộng vườn ra sanh sống ở 
thành thị . Đây chính là lúc nhà Nho Tú Xương than thở : 


" Cái học nhà Nho đã hỏng rồi 

Mười người đi học, chín người thôi... " 

hoặc châm biếm cách thi cử theo chế độ mới : 
"Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ 

Âm oẹ quan trường miệng thét loa, 

Lộng cắm rợp trời quan sứ đến 

Váy lê quét đất mụ đầm ra. " 

hoặc 


" Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt 
Dưới sân ông cử ngoảnh đầu rồng. " 


Than thở cho số phận của một ông Nghè, ông Cống và 
giễu cả ông Phán: 


"Nào có lạ gì cái chữ nho 

Ông Nghè ông Cống cũng nằm co, 
Sao bằng đi học làm ông Phán 

Tối rượu săm banh, sáng sửa bò. " 


Tuy nhiên, ở đây vẫn còn những Học Lạc, Thủ Khoa Huân, 
Đồ Chiểu, Sương Nguyệt Anh cố bám giữ cái học cũ . Họ làm 
thơ cổ bằng chữ nho . Nhưng những sáng tác của nho sĩ chỉ 
được một số ít người có học chữ nho đón nhận nồng nhiệt 
mà thôi . Trước trào lưu ồ ạt của văn minh tây phương, một 
số nhà nho đành chấp nhận "đầu hàng", quay ra dịch truyện 
tàu ra quốc ngữ, hoặc truyện bằng chữ nôm ra quốc ngữ . 
Từ cuối thế kỷ 19, bắt đầu có những sáng tác, báo chí bằng 
chữ quốc ngữ như "Thầy Lazaro Phiển" , "Gia Định báo", 
"Nông Cổ Mín Đàm",... Truyện văn vần như Phạm Công Cúc 
Hoa, Lâm Sanh Xuân Nương, Sáu Trọng, ... bằng quốc ngữ 
rất được rộng rãi giới bình dân ưa chuộng . 


Những nho sĩ ái quốc cũng bắt đầu đón đọc những tác 
phẩm về tư tưởng tây phương, như của Montesquieu, 
J.J.Rousseau, qua Hán văn dịch từ tiếng Nhựt. 


Một lần nữa, những nho sĩ ái quốc chịu ảnh hưởng tư 
tưởng chính trị tây phương, đứng lên làm cách mạng chống 
ngoại xâm, giành độc lập dân tộc mà không "Cần Vương" 
nữa . 


Tiếp theo, một lớp người mới, học trường Tây, chữ Tây 
ngay từ nhỏ, lớn lên, học xong, đỗ đạt trường Tây, họ kêu gọi 
dân chúng tập hợp lại chống Tây . Những người này khác 
hẳn với một số người đương thời với họ, học Nga, học Tàu, 
trình độ học vấn kém hơn họ nhiều nhưng lại theo Nga, theo 
Tàu, đánh mất hoàn toàn con người Việt Nam ỏ họ. 


Những người học Tây mà theo Việt Nam đó là Nguyễn An 
Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hồ Văn 
Ngà, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Ân, Võ Thành Cứ,... 


3.- Trong sinh hoạt văn hóa, một bộ môn nổi bật và hấp 
dẫn quần chúng mạnh nhất là hát bộ, hát cải lương và đờn 
ca tài tử. 

Vào đầu thế kỷ qua, nhà in Phát Toán ở đường Nguyễn 
Văn Thinh, Sài Gòn 1, in và xuất bản "Bản đờn tranh và bài 
ca". 

Người bấy giờ chơi đờn ca theo quan niệm là đờn ca chỉ 
để "di dưỡng tánh tình, giao cảm với bạn tri âm", hoàn toàn 
không có ý làm tiền nên còn được dân chúng và giới mộ 
điệu gọi là "văn nghệ tài tử”. 

Ngày trước, đờn ca, hát múa chỉ dành riêng và thạnh 
hành trong Cung điønh, nay mở rộng ra phục vụ dân chúng, 
mà lại là dân chúng miền Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Cải lương và nhiều bài hát còn lưu truyền cho tới ngày 
nay đều xuất phát từ miền Đồng Bằng Sông Cửu Long, bởi vì 
miền này trù phú, người dân có đời sống sung túc nên có 
thời giờ và điều kiện nghĩ đến những môn giải trí tao nhã . 


Từ đó xuất hiện văn nghệ . 


Tại Vĩnh Long, có ông Tống Hữu Định tổ chức ca hát tại tư 
gia của ông . Người ca hát đứng trên bộ ván và hát có bộ, 
tức có nhiều cử chỉ để diễn tả ý của bài hát . 


Cũng ở Vĩnh Long, có ông Huờn, công chức tòa án, sáng 
tác bài ca cải cách, ông Phạm Đăng Đàng là một thầy đờn 
nổi tiếng, ông Trương Duy Toản là soạn giả tiền phong về cải 
lương . Ông Toản còn là ký giả và chủ bút báo Trung Lập . Về 
Từ Hải, ông ca ngợi tỉnh thân anh hùng, tranh đấu mà không 
vì "công hầu khanh tướng", lại phảng phất tinh thần yêu 
nước : 


",., Đường cung kiếm, cái chí nam nhi 
Núi sông là phận, từ đây quyết vẫy vùng cho sống dậy 
trần ai 
Rền một trời, đùng đùng xao động, 
Tài oanh liệt, mấy ngọn gươm vàng 
Rạch một sơn hà, mặc dầu ngang dọc... " 


Đờn ca chẳng riêng biểu diễn cho công chúng Đồng Bằng 
Sông Cửu Long thưởng ngoạn mà còn được đem qua tận xứ 
Pháp, tham dự như phần văn nghệ tại cuộc triển lãm quốc tế 
vào lúc bấy giờ. 


Miệt vườn một thời nổi tiếng "ca nhạc tài tử với bộ điệu" 
đã ảnh hưởng mạnh đến những vùng xa xôi khác, như Sài 


Gòn . Ở Hậu Giang, lúc bấy giờ có ông Hai Khi, người gốc 
Minh Hương, giỏi về nhạc ; ông Sáu Lầu sáng chế bản "Dạ 
cổ hoài lang", tức bản vọng cổ còn lưu truyền đến ngày nay 


Năm 1917, ông André Thậm lập gánh xiệc có pha ca hát 
có điệu bộ . 

Qua đó, chúng ta thấy cải lương ra đời từ miệt vườn, thâu 
thái cái hay cũ, đổi mới theo nhu cầu, hoàn cảnh địa phương 


Người dân đến đây định cư lập nghiệp cũng vận dụng óc 
sáng tạo để thích nghi với từng hoàn cảnh, điều kiện đất đai, 
nước gió . Nơi họ giữ ruộng cày cấy, nơi họ xạ lúa và nơi thì 
họ trồng đủ các loại cây ăn trái,... 

Mỗi chọn lựa đều nhằm thích nghi để phát huy khả năng 
sản xuất . 

Văn nghệ tài tử và cách tổ chức đời sống của người Việt 
từ miền ngoài vào đây theo bước nam tiến là hai nét đặc 
trưng của văn hóa dân tộc : 


" Chuồn chuồn bay thấp 

Mưa ngập ruộng vườn 

Nghe lời nói lại càng thương 

Thương em, anh muốn lập vườn cưới em ". (Câu Hò) 


Người miệt vườn có tiếng là văn minh -"Văn minh miệt 
vườn". Thế mà khi tiếp xúc trực tiếp với nền văn minh tây 
phương, họ chẳng những ngỡ ngàng mà còn ú ớ nữa . 


Năm 1917, máy hát dĩa chạy bằng dây thiều nhập vào 
Việt Nam . Nhà giàu miệt vườn là trong số những người mua 
sắm máy hát đầu tiên . Khi nghe máy hát, có nhiều người sợ 
hãi bảo nhau : "Trong đó, có hồn người ta bị bắt nhốt vào 
nên nó mới hát thành tiếng . Chứ máy bằng sắt thì làm gì 
nói ra tiếng người ta được". Còn thấy máy chụp hình thì họ 
càng sợ hãi hơn nữa, vì họ cho là máy chụp hình sẽ "hốt hồn 
vía" của họ mất đi . 


4.- Khi phong trào cách mạng Duy Tân phát động năm 
1919, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đến Mỹ Tho, Tân Châu, Cao 
Lãnh vận động quần chúng . Qua năm 1910, có thêm những 
nhà cách mạng, như ông Nguyễn Quyền, Dương Bá Trạc, Võ 
Hoanh từ Côn Đảo được đưa về và chỉ định an trí ở Bến Tre, 
Mỹ Tho, Sa Đéc . Những nhân sĩ Nam Kỳ theo phong trào 
Duy Tân, Đông Du như các ông Nguyễn An Khương, Nguyễn 
An Cư, Nguyễn Thần Hiến, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn 
Quang Diêu, gốc Nho học nên chịu ảnh hưởng Tôn Dật Tiên 
"Tiết chế tư bổn, bình quân địa quyền". 


Hưởng ứng cuộc vận động cách mạng dân tộc của các 
nhà ái quốc này, thanh niên Nam Kỳ dấn thân theo chương 
trình Đông Du đông đảo hơn những nơi khác, và dân Nam Kỳ 
đóng góp tiền bạc cũng nhiều hơn những nơi khác . 


Sách báo bằng quốc ngữ, nhờ những điều kiện thuận lợi 
của địa phương nên xuất hiện ở xứ Nam Kỳ phải nói là rất 
sớm, vào cuối thế kỷ 19. 


Về truyện, có "Thầy Lazaro Phiền" của Nguyễn Trọng 
Quảng, mà ngày nay người đọc vẫn hiểu được như thường 
bỡi lời văn tuy có xưa nhưng vẫn không quá khác biệc với 
chữ nghĩa ngày nay . 


Về báo, có Gia Định báo xuất bản vào cuối thế kỷ 19 và 
kéo dài làm nhiều chục năm, qua đến cuối thập niên đầu 
của thế kỷ 20. Lục Tỉnh Tân Văn tiếp theo và tổn tại khá lâu 
. Nam Phong và Phong Hóa, Ngày Nay chỉ xuất hiện sau, vào 
cuối tiền bán thế kỷ 20. Cũng như về tiểu thuyết, đến năm 
1923 mới thấy Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, trong lúc ấy, 
tiểu thuyết quốc ngữ của Hồ Biểu Chánh đã ra mắt vào năm 
1916. 


Thế mà văn học sử chỉ thấy ghi tiểu thuyết quốc ngữ chỉ 
có Tố Tâm, Tự Lực Văn Đoàn và báo, chỉ có Nam Phong, 
Phong Hóa, Ngày Nay . Điều đáng buồn là không được ghi 
nhận sự "có mặt" của sách báo Nam Kỳ, chứ không phải 
được ghi vào danh mục rồi bị phê bình là "dở quá", không 
xứng đáng là tác phẩm văn học ! 


5.- Một sự kiện văn hóa Đồng Bằng Sông Cửu Long nổi bật 
rực rỡ chỉ trong vòng không quá hai năm, thâu phục hơn 2 
triệu người, đủ thành phần xã hội, nam nữ, tuổi tác và đưa 
số người này khuôn vào nếp sống hướng thượng, lành mạnh, 
đạo đức và đầy lòng ái quốc . Đó là sự ra đời của Phật Giáo 
Hòa Hảo vào năm 1939, tại Châu Đốc . 


Các nhà ái quốc tiền bối đau lòng cho vận nước, không 
ngại gian khổ, bôn ba ra hải ngoại vận động cứu nước như 
phong trào Duy Tân, Đông Du . Nối tiếp công cuộc đó, Đức 
Thầy Huỳnh Phú Sổ, trước tiønh hình thế chiến bùng nổ, vận 
mạng Việt Nam còn trong vòng kiểm chế của thực dân, bèn 
đứng lên vận động quần chúng ngay nơi Ngài sinh trưởng, 
tức quần chúng nông dân miền Đồng Bằng Sông Cửu Long . 
Ngài ý thức sức mạnh đánh đuổi ngoại bang giành độc lập 
cho đất nước không tìm ở đâu khác hơn là ở ngay đồng 
ruộng miền Nam . Cũng như về tu Phật, Ngài dạy "Phật tại 
tâm chứ đâu mà tìm". 


Trào lưu văn minh Tây phương đã làm đảo điên xã hội, 
Ngài cổ súy chấn hưng phong hóa nước nhà, đồng thời thức 
tỉnh lòng ái quốc ở người dân để thành lập phong trào nhơn 
dân tranh đấu cứu nước. Ngài lấy đạo dạy đời làm căn bản : 


"Đời không đạo, đời vô liêm sỉ 

Đạo không đời, đạo biết dạy ai". 

và sống đời sống của người Phật Giáo Hòa Hảo lấy Tứ Đại 
trọng Ân làm kim chỉ nam : 


“Tụ đền nợ nước cho rồi 

Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen”. 

Trước đó, năm 1927, tại miền Đông xuất hiện Cao Đài Đại 
Đạo . Đây cũng là một tôn giáo ái quốc của xứ Nam Kỳ, 
vùng đất vừa mới được khai mở, thiếu cái gốc ngàn năm của 
đất Thăng Long hay đất Thần Kinh. Cao Đài xuất hiện ở 


miền Đông viø dân Hai Huyện văn minh hơn, có học Tây 
nhiều hơn, và số người làm việc cho bộ máy hành chánh của 
Tây cũng đông đảo hơn. Từ đó, cách tổ chức, hành đạo, 
truyền bá giáo lý của Cao Đài Đại Đạo đều mang tính khoa 
học tây phương . Người khai mở đạo là một vị Đốc Phủ Sứ. 
Những người câm đầu mối đạo cũng là những người thuần 
tây học. Và Cao Đài mở rộng trong tầng lớp trung lưu, công 
tư chức Nam Kỳ. 


IV.- GIỜ ĐÂY VÀ NƠI ĐÂY* 

Hội Ái Hữu Đồng Bằng Sông Cửu Long là một tập hợp 
những người Việt hải ngoại, ngày nay đến đây lập nghiệp 
.Tất cả cùng có chung quê hương thuộc vùng sông nước ấy . 

Trước kia, tiền nhân của họ đã một lần rời bỏ làng xóm, 
quê hương theo bước chân nam tiến đến vùng đất xa xôi, 
từng bước định cư, lập nghiệp và cùng nhau thành lập miền 
Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Giờ đây, con cháu của họ lại một lần nữa rời quê hương 
của ông cha để lại, tản mạn ra hải ngoại ở khắp nơi . Rồi ở 
đây, họ cùng nhau dựng lại Đồng Bằng Sông Cửu Long với 
những con người "miệt vườn, miệt ruộng” thiệt, nhưng trên 
đất đai của xứ định cư. 

Nhưng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở đây mới chính là "cái 
còn" của chúng ta, vì chúng ta đã dựng lại nó với tất cả tâm 
tình chân thật, với nếp văn hóa của lớp con cháu của những 
người trước kia khai mở nó . 

"Cái còn" này chúng ta phải trân quý, gìn giữ. Nếu để 


mất một lân nữa là chúng ta bị mất hết, mất trọn vẹn gia 
sản tiền nhân. 

Cũng như người con gái miền Đồng Bằng Sông Cửu Long, 
trước làn sóng văn minh Tây Phương làm thay đổi nếp sống 
miệt vườn, cương quyết bảo vệ cho kỳ được cái nét đôn hậu 
ở người yêu : 

“Áo bà ba, vạt ngắn vạt dài 

Em may cả đống đó, sao anh không bận, mà anh bận chi 
hoài cái áo bành- tô " ? 

Quả thật, người con trai giật mình, thức tỉnh trước lời 
người con gái trách móc. Bổng tự nhiên anh cảm thấy 
những lời mộc mạc ấy có sức mạnh như một công án thiền . 
Không biết phải thốt lời gì khác hơn là tìm cách tự bào chữa 
cho mình . Lời ngụy biện nhưng rất có duyên chắc sẽ làm 
mát lòng người yêu : 

“Áo bành- tô xấu mặt nhưng dễ nhìn 

Anh bận nó hoài... để có cái túi bự... mà anh đựng cục 
tình của em... " 


Nguyễn văn Trần, 
Nông dân " Miệt ruộng phèn " Cần Giuộc 


Ghi chú : 
*Ghi lại buổi nói chuyện hôm lễ giới thiệu Hội Ái Hữu 
ĐBSCL tại Vancouver, với vài sửa đổi nhỏ 
Áo Bành-tô là áo của Tây, như áo " Vết " ngày nay . 
Sơn Nam, Đồng Bằng Sông Cữu Long, Xuân Thu, TX, huê 
kỳ 


Sơn Nam, Tìm hiểu đất Hậu giang, Phù Sa, Saì gòn, 1959 

Phan Khoang, Lich sử Đàng Trong, Sài gòn, ( sd ) 

Nguyễn văn Hầu, Thoại Ngọc Hầu, Những cuộc Khai phá 
Miền Hậu giang, 

Hương Sen, Sài gòn, 1972 

Vài tài liệu của Văn Khố pháp, tài liệu Hội thảo về "Âu Á" ở 
Aix-en-Provence ( bảng chụp thiếu ngày ) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: chimviệt.fr 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 8 tháng 6 năm 2009 


